Trung tâm Nghiên cứu 
Khoa học Xã hội liên ngành 


UNIVERSITXY 


€@ 





Một phản ánh giá trị lâu dài của nghiên cứu chính trị-xã hội 


8/25/2020 7:46 PM Cõchữ + = 





ISR | Phenikaa Uni (Hồ Mạnh Toàn; 25/8/2020) — Trong hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và chính trị, vê cơ bản ảnh hưởng của tác phẩm cũng 
được đánh giá tương tự như với các sản phẩm nghiên cứu của khoa học tự nhiên. Cụ thể là việc trích dẫn trong các tác phẩm của đồng nghiệp quốc tế, 
và gân đây, trích dẫn ấy còn được đánh giá sâu hơn qua dữ liệu các hệ thống lưu trữ thư viện học thuật như Scopus và ISI Web of Science. 


Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học xã hội, kinh tế và chính trị còn có một góc đánh giá rất quan trọng khác nữa đối với mức độ ảnh hưởng của tác 
phẩm. Đó chính là các phân tích và quyết định chính sách. Các phân tích và chính sách càng ở tâm mức quốc tế, với các sự kiện có ảnh hưởng rộng lớn, 
thì việc sử dụng tư liệu học thuật thường sẽ càng “khắt khe” hơn. 


Thông thường, hay có quan niệm rằng các nghiên cứu học thuật mới mẻ, thời đại và phản ánh thời sự tức thời sẽ hấp dẫn các phân tích chính sách 
đương đại. Tuy nhiên, không phải lúc nào quan niệm này cũng chính xác. 


Tháng 8-2020, cơ quan nghiên cứu chiến lược quốc tế hàng đầu thế giới của Mỹ—The RAND Corporation—vừa xuất bản cuốn sách có tựa đề North 
Korean Decisionmaking: Economic Opening, Conventional Deterrence Breakdown, and Nuclear Use.[1] Đối với chính trị quốc tế, và đặc biệt là chính trị 
nội bộ Mỹ, quan hệ ngoại giao-chính trị-quân sự với Bắc Triều Tiên là một vấn đề gai góc, dai dẳng và khó giải quyết. Mỗi thời kỳ tranh cử, vấn đề này lại 
nổi lên, và nay khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp bắt đầu, phân tích chính trị này ra đời. Nó chắc chắn sẽ thu hút các nhóm cố vấn chính trị của các 
ứng cử viên chính trường Mỹ. 


North Korean Decisionmaki nế “ DOWNLOAD EBOOK FOR FREE 


Format File Size Hotes 


Economic Opening, Conventional Deterrence Breakdown, and Na XNG p aerndk, 
Nuclear Use 





by John V. Parachini, Scott W. Harold, Gian Gentile, Derek Grossman, Leah Heejin Kim, Logan Ma, Michael l. 
Mazarr, Linda Robinson 

Related Topics: China, Communism, Cuba, Economic Policy, International Trade, 

Major Combat Operations, North Korea, Nuclear Deterrence, South Korea, United States, Vietnam 


EOCiation <> Embed 





This report is a compilation of three papers designed to stimulate discussion among Document Details 
those who are focused on North Korean decisionmaking. The first paper describes Research Questions bử TT ., Ỷ 
vrigh - rahon 
the experiences of North Korea and three similar authoritarian regimes — China, v. ' ' ” 
: : š 1 What decisions might North Avalilability: Available 
Vietnam, and Cuba — and provides a forecast of why and how North Korea might R : 
: : su Korean leadership encounter Print Format: Paperback 
adopt a new economic model. The second paper describes decisions that the North : : 
3w: : lê xố : when approaching economic Paperback Pages: 124 

Korean leadership might face in two scenarios in which conventional deterrence on List Price: $2⁄4 oo 

] : reforms? mo 
the Korean Peninsula breaks down. The final paper provides an assessment of North Paperback Price: $19.2o 
Korean leadership decisionmaking about nuclear weapons doctrine. Despite the 2 WHEDMRDSV06kwxdăiehi Paperback ISBN/EAN: 9781977405521 
many unknowns surrounding the North Korean leadership decisionmaking process, Nho Eiecen akisshiuasU DOL https//doi.org/10.7249/RRA165¬1 


North Korean Decisionmaking, ISBN: 9781977405531 [1] 


Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hai trong số các tư liệu học thuật mà cuốn sách chính trị-quân sự-ngoại giao mới xuất bản trên sử dụng là hai nghiên cứu 
đã xuất bản khá lâu của TS. Vương Quân Hoàng, Trung tâm ISR, cùng cộng sự từ cách đây nhiêu năm.[2,3] 


Thực tế này cho thấy một phản ánh giá trị lâu dài của nghiên cứu chính trị-xã hội, cho dù thời gian đã trôi qua, và thông tin tưởng chừng như đã cũ. 


Đông thời, những người nghiên cứu KHXH cũng có thêm một góc nhìn chân thực về cách đánh giá ảnh hưởng của thông tin học thuật, không chỉ giới 
hạn trong phạm vi các CSDL học thuật quen dùng ngày nay như Scopus của Elsevier hay ISI Web of Science của Clarivate Analytics. 


Bản thân một trong hai tài liệu được trích dẫn cũng là một bài nghiên cứu rút gọn có hình thức như một báo cáo phân tích phổ thông, được xuất bản 
trên hệ thống Stratfor chuyên phân tích thông tin địa chính toàn câu, https://worldview.stratfor.com. 


Trong hình dưới đây là phần trích dẫn hai tài liệu cũ như vừa nói ở trên trong cuốn North Korean Decisionmaking của The RAND Corp. 


10 North Koarean Decisionmaking 


“hMarth Korea s Central Broadcaster: Kim lJong-LIn Ìnspccts Sinuiju and Man: 
Construction Dlans' (S>$} S'S†HƑ “27H12, ‡Ì9|ˆ ^|‡tstLx ;l33j|# 

¬Ì mm) Maclcyung Economics, November 16, 2018. Às of June 15, 2020: 
httrps:/Íwww.mkk.co.krfnews/boliticsview/ 2018/11/718593/ 

“Narth Korcan L)efector 5ays Even a Limited Âttack by LI.5. Would Trigger All- 
Cut War,” PBS NewsHour, Moavembher 3, 2017. Às of June 15, 2020: 
htrps:/www,pbs.orgnewshourfshowi 
north-korean-defector-says-even-a-limited-attacl:-by-u-s=would-rrigger-alÌ-ott-war 
ONeil, Andrew, “North Korea s Changing Nuclear Posture,` Tz Š?za?egit, 
Apri 17, 2011. 

Pearson, James, and ]u-min Part, ° Fhe Nar l hat Mever Ends Between the 
Karcas,` Reurers, hìne lê, 2014. Às of Mlarch 16, 2020: 
https:/Íwww.reuters.comarticleftisễnoarthkorea-islands-insighti 
the-war-that-never-ends-between-the-koreas-idLISKE BM0ES00720140617 
Pollack, Jonathan D., Töe Szma-Satret Riualry quỷ Chimese 'hếCWTEPY DDcbare, Santa 
Monica, Calif: RAND Corporation, R-2907-AF, 1982. Às of ]unec 8, 2020: 
hrrps://www.,rand.orgfpubsireports/ R2902.hrml 

Public Law 106-387, Agriculture, Rural |2evelopment, Food and [?rug 
Administration Ảppropriarians Äct, Clcrober 28, 2000, 


Public Law I11-8, COmnibus Äpproprlations Äct, Mlarch 11, 2009. 





https:/Ípapers.ssrn.comísol3papers.cfm?abstract_ id=2l41196 
“REeport of the Fifth lPlenary Mleeting of the ?th C;entral C?ammirtee of the PK 


Hai tài liệu cũ được sử dụng [2,3] 


Một mặt, các nhà nghiên cứu thường cảm thấy hạnh phúc khi ấn phẩm của mình có tác động tới suy nghĩ và tác phẩm tương lai của một số hay nhiều 
đồng nghiệp, thế hệ kế tiếp. Mặt khác, trong lĩnh vực chính trị xã hội, chúng ta không xa lạ với những tư tưởng và tác phẩm có ảnh hưởng tới việc hình 
thành các chính sách, và tác động của chúng đối với nhiều con người, xã hội còn sâu rộng và vượt trội so với những tác động và ảnh hưởng học thuật 


đơn thuân. 


Do đó, qua một việc cụ thể này, các nghiên cứu viên Trung tâm ISR có thêm thông tin khách quan về cách thức sử dụng thông tin học thuật, và có quan 
niệm cởi mở hơn so với việc thuần túy giới hạn trong cách đo đếm bài báo và trích dẫn của những hệ thống tiêu chuẩn như Scopus hay Web of Science. 
Điều này sẽ dẫn tới những quyết định điều chỉnh về tính đa dạng của sản phẩm, cũng như hệ thống xuất bản, và thể loại thông tin nghiên cứu trong 


tương lai. 
Tài liệu tham khảo: 


[1| John V. Parachini, Scott W. Harold, Gian Gentile, Derek Grossman, Leah Heejin Kim, Logan Ma, Michael J. Mazarr, and Linda Robinson. 
(2020). North Korean Decisionmaking: Economic Opening, Conventional Deterrence Breakdown, and Nuclear Use. Santa Monica, CA: The RAND 
Corp. ISBN: 978-1-9774-0553-1. 


[2| _ Quan Hoang Vuong. (2014). Vietnams Political Economy in Transition (1986-2016). Siraffor, May 27, 2014. URL: 
https://worldview.stratfor.com/article/vietnams-political-economy-transition-1986-2016. 


[3| Quan Hoang Vuong, Dam Van Nhue, Daniel van Houtte, and Tri Dung Tran. (2011). The Entrepreneurial Facets as Precursor to Vietnam's 
Economiic Renovation in 1986. The IUP Journal of Entrepreneurship Development, Vol. VIII, No. 4, pp. 647. URL: 


€ Về trang tước Gửi email &in trang 


CHUYÊN MỤC 


Thông báo 





Tin tức 


GIỚI THIỆU ĐÀO TẠO 
TUYỂN SINH NCKH 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỢP TÁC 
TIN TỨC LIÊN HỆ 


TT NGHIÊN CỨU KHXH LIÊN NGÀNH 


_ Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 
0242.2180.336 | Hotline: 094.651.1010 
⁄1 Info@phenikaa.edu.vn 


@ www.phenikaa.edu.vn 


0©©© 


Copyright © 2018 Trường Đại học PHENIKAA 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội liên ngành 


